Định Kiến và Tiến Trình 
Dân Chủ 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Định Kiến và Tiến Trình Dân Chủ 


Lý Lạc Long 
Định Kiến và Tiến Trình Dân Chủ 


Từ khi sinh ra chúng ta đã được cha mẹ dạy đi đứng, nắm 
bắt, đeo níu, ... gán cho mọi thứ một ý nghĩa nào đó và tin 
tưởng một cách chắc chắn rằng chúng ta tồn tại như một 
thực thể độc lập. Chúng ta được dạy là phải tạo nên mọi thứ, 
tích lũy và giữ gìn. Chúng ta xem những thứ này quan trọng 
và là tài sản của mình. Nói chung đó là những điều cha mẹ 
chúng ta biết và chúng ta được dạy như vậy. Những điều 
này đã được nhắc đi nhắc lại mãi, nó đã đi sâu vào tâm thức 
của chúng ta và ở lại đó. Vì vậy con người rất khó mà thấy 
được chính mình vì hầu hết chúng ta đã lớn lên như vậy và 
những điều được dạy đã thấm vào tâm trí và xương tủy của 
chúng ta . 

Giả sử như có ai đó, chẳng hạn như các bậc thức giả (thiền 
sư, tu sĩ, triết gia, nhà tư tưởng .. v.v.) dạy chúng ta đừng 
nên nhìn nhận và hành động theo cách cũ, chúng ta cũng có 
thể quan tâm và lắng nghe, nhưng hầu hết chỉ nghe bằng lỗ 
tai mà thôi và những điều giảng dạy rất khó lọt vào tâm trí 
của chúng ta. Các bậc trí giả nói rằng dời một ngọn núi từ 
nơi này sang nơi khác còn dễ hơn là chuyển đổi được cái 
tính tự phụ (định kiến) của con người. Có thể dùng chất nổ 
để san bằng ngọn núi và chuyển đất đá đi nơi khác nhưng 
lòng tự phụ của con người rất khó mà diệt được. Những ý 
tưởng sai lầm và những khuynh hướng bất thiện tồn tại 
trong chúng ta rất vững chắc, khó thay đổi và chúng ta lại 
không ý thức được điều này. Vì vậy, theo các các bậc trí giả, 


diệt được cái tính tự phụ của con người để chuyển đổi từ cái 
hiểu biết sai lầm qua cái hiểu biết đúng đắn là điều khó làm 
nhất. Phàm phu tục tử như hầu hết chúng ta dù cho các bậc 
thiện tri thức, giác ngộ .... đã ra công làm cho mọi việc sáng 
tỏ, dạy đường cho chúng ta tự soi sáng, nhưng chúng ta vẫn 
không làm điều đó vì không hiểu và không thấy được hiện 
trạng tăm tối của mình. Và như vậy, con người cứ mãi lang 
thang trong vô minh với tâm trạng rối rắm mà không hề hay 
biết. 

Như ruồi nhặng thì thích những thứ hôi hám thối rửa, không 
cần phải mời gọi chúng cũng tìm đến ngay, và nếu rải nước 
hoa thơm tho lên thì chúng sẽ bay ởi. Con người với "tà 
kiến" có một thái độ tương tự như vậy đối với những cái tốt. 
Họ cho cái xấu xa là tốt, cái hôi hám là thơm tho. Dù cho 
những thứ đó thực sự là xấu xa và hôi hám, và dù có ai bảo 
họ như vậy thì họ vẫn nói nó là tốt và thơm tho. Tóm lại, dù 
đó là "tà kiến" thì họ cũng không thể thay đổi định kiến và 
cái nhìn của họ một cách dễ dàng . Những thứ thơm tho 
ngọt ngào với con ong thì con ruồi chẳng có tìm thấy chỉ 
thích thú trong đó. Hôi hám và thối rửa là những thứ tốt đẹp 
với ruồi , nó sẽ sa vào và đắm chìm trong đó. Cũng giống 
như vậy, "tà kiến" tìm thấy hoan hỉ trong những cái xấu xa. 
Nếu một người không biết giá trị của vàng bạc kim cương thì 
chúng không có giá trị với người đó cũng như những việc 
làm tốt không có giá trị với những người xấu. Dù cho có ai 
dạy họ làm điều tốt, họ cũng không quan tâm mà chỉ muốn 
tiếp tục như cũ vì họ chẳng thấy được cái tai hại của việc ác. 
Và không thấy được sự tai hại thì không thể nào sửa đổi. 


Nếu chúng ta không từ bỏ điều ác (xấu) thì dùng tâm gì để 
làm điều thiện (tốt) ? Điều thiện sẽ không ở lại vì không có 
chỗ cho nó phát triển. Vì vậy trước hết chúng ta phải quét 
bỏ hết mọi thứ rác rưới, bụi bặm, rồi sau đó chúng ta mới có 
thể đem vào những thứ sạch sẽ hơn . 

"Lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng tiến trình dân chủ không 
chỉ dành cho một nhóm quốc gia hay một nền văn minh 
nào. Và hiện nay, xu thế phát triển hướng tới dân chủ là điều 
không thể tránh khỏi. Đó là một tiến trình luôn phát triển 
chứ không phải là một trạng thái bất động, tiến trình này đòi 
hỏi những cố gắng liên tục và sự sáng tạo. Ngày nay, phong 
trào dân chủ thế giới bắt buộc phải sánh kịp với những thay 
đổi nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu. Các nền dân chủ 
cho dù là già cỗi hay non trẻ đều phải vượt qua được các trở 
ngại để tiến tới sự phát triển vững chắc và tăng trưởng về 
kinh tế ; giải quyết các vấn đề chia rẽ sắc tộc, tôn giáo ; đấu 
tranh với tội ác và tham nhũng ; và thúc đẩy xây dựng một 
nền văn hóa công dân để trang bị cho các cá nhân các hiểu 
biết và kỹ năng trong việc đấu tranh giành các quyền công 
dân, đảm nhận các trách nhiệm và tham gia một cách hiệu 
quả vào đời sống công cộng." (Towards A "Community of 
Democracies "). 

Ở Việt Nam, nhân quyền và dân chủ đã trở nên cần thiết . 
Giới trí thức trong và ngoài nước, các nhà cách mạng lão 
thành (CS) đã nói nhiều. Về phía chính quyền thì tham 
nhũng đã trở thành một "quốc nạn" và với cơ chế chính phủ 
hiện hành thì những biện pháp bài trừ tham những là một 
cái vòng lẩn quẩn chẳng dẫn đến đâu. Về phía dân chúng thì 


sự "chênh lệch quá lớn" về mức sống giữa các thành phần 
trong xã hội sẽ là "liều độc dược" gây bất ổn cho sự phát 
triển. Với những đơn khiếu tố càng ngày càng chồng thêm 
lên cao, những đoàn người đi khiếu tố càng ngày càng đông. 
Thực tế cho thấy một xã hội dân chủ đã trở thành vấn đề 
bức xúc và cần thiết cho dân chúng. 

Cho những người có ý thức và hiểu biết thì dân chủ là cần 
thiết để phát triển đất nước là một việc quá rõ ràng. Nhưng 
gần đây, có cơ hội giao tiếp và trao đổi quan điểm với một 
số giới trẻ ở Việt Nam, có trình học vấn, thì quả thật như các 
nhà trí giả đã nói : "Dời một ngọn núi dễ hơn là chuyển đổi 
được định kiến của con người ". Dù đó là những ý tưởng và 
khuynh hướng sai lâm cho bản thân, cho dân tộc và đất 
nước căn cứ theo sự thật khách quan. Đây có lẽ hậu quả của 
một nền giáo dục trong một xã hội khép kín, của chính sách 
"trồng người", nhồi sọ, ngu dân và vũ lực... để cai trị của 
đảng cộng sản hơn nửa thế kỷ vừa qua đã tạo ra những thế 
hệ, những con người với tâm lý "sợ sệt" nhà cầm quyền và 
"lẫn tránh" những vấn đề dù là những vấn đề quan trọng có 
ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sinh hoạt hiện tại và 
tương lai của bản thân họ, của dân tộc và của đất nước. Nói 
một cách khác họ "thấy sai không dám nói, thấy đúng 
không dám làm" là thái độ của đa số thanh niên Việt nam. 
Tuổi trẻ là tương lai và rường cột của đất nước và nếu họ lẫn 
tránh những vấn đề liên quan đến chính vận mệnh và tương 
lai của họ thì quả thật đây là một thái độ "khó hiểu". Họ 
"chờ đợi" người khác làm thay họ? Và Ai sẽ thay họ làm 
những chuyện này? Không biết cho đến khi nào dân tộc VN 


mới có thể chửa lành được những vết chấn thương trầm 
trọng, thoát khỏi những "di hại" do nền văn hóa Marx-Lenin 
gây ra và để lại? 

Căn cứ theo lịch sử, theo tình hình thế giới, theo hiện trạng 
kinh tế, xã hội của VN và kinh tế toàn cầu ... Các sự thật 
khách quan cho chúng ta thấy rằng dân chủ là cần thiết cho 
sự phát triển một nền kinh tế vững mạnh, bài trừ quốc nạn 
tham nhũng, giảm bớt sự chênh lệch về mức sống giữa các 
thành phần (đa số) trong xã hội ... Nhưng chúng ta có thể 
lầm khi nói các bạn trẻ VN "thật sự" muốn dân chủ hóa đất 
nước . Hiện giờ cho các nhà hoạt động dân chủ ở VN, đây 
cũng là chuyện tranh cãi mà đề tài hết sức đơn giản: có nên 
nói thật hết những gì quốc tế biết về ông Hồ cho đồng bào 
trong nước nghe hay không? Nói thế sẽ có lợi gì cho cuộc 
đấu tranh giành tự do dân chủ? Hay nói ra, sẽ làm nhiều 
đồng bào nổi giận với phong trào dân chủ vì họ vẫn còn thờ 
ông Hồ - một hình ảnh ông Hồ như trong sách của cụ nhà 
văn Trần Dân Tiên, của cô nhà báo T. Lan... Nếu nói ra sự 
thật "Bác" Hồ lắm vợ nhiều con thì sẽ làm thúc đẩy nhanh 
hơn, hay sẽ làm chậm lại tiến trình dân chủ? Nói chung đây 
là những sự thật khách quan, nhưng thay đổi "định kiến" (dù 
sai lầm) của con người thì không phải dễ dàng. 

Ngày 18-5-2006 vừa qua, trên trang web Stuff ( 
http:/www.stuff.co.nz/stuff/0,2106,3672139a11,00.htmI ), ở 
Tân Tây Lan, phóng viên Caitliin McKay tường thuật nhiều 
sinh viên Trung Quốc tại Đại Học Massey hôm trước đó đã 
biểu tình phản đối việc chọc quê ông Mao Trạch Đông ngay 
trên trang bìa tờ tuần báo sinh viên (Chaff) của đại học này. 





Một sinh viên TQ tên Xing Tang đã rưng rưng nước mắt nói: 
"Mao Chủ Tịch giống y hệt Chúa Jesus với chúng tôi. Chúng 
tôi trả học phí 20,000 đô la và một khoản lệ phí Musa (phí 
này tài trợ cho báo Chaff) vậy mà bây giờ họ đối xử chúng 
tôi như thế." Căn cứ theo dữ kiện này thì sinh viên Trung 
quốc du học nơi đây có thật sự mong muốn dân chủ hóa cho 
TQ hay không? Có dịp tiếp xúc và sinh hoạt với một xã hội 
dân chủ, có dịp đọc sự thật về Mao Trạch Đông, về biến cố 
Thiên An Môn 1989, về sự đàn áp và ngược đãi tàn bạo các 
tín đồ Pháp Luân Công, về tình hình thế giới ... Nhưng có thể 
chúng ta "lầm" khi nói là họ muốn dân chủ hóa. Định kiến 
của con người quả thật khó thay đổi. Một ngày nào đó, cũng 
có thể có du học sinh Việt Nam tại Mỹ sẽ biểu tình và khóc 
nếu ông Hồ bị lên bìa báo trong khi mặc áo phụ nữ hai dây 
như ông Mao. 

Ong bướm thích bông hoa thơm tho, ruồi nhặng thích rác 
rưới hôi hám, muỗi đĩa thích máu ... là những sự thực thiên 
nhiên. Hy vọng con người như là một động vật cao cấp nhất 
có "khả năng" hành xử như đã được "xếp loại" cũng là một 
sự thực . Giới trẻ VN đã sinh ra, lớn lên và được giáo dục dạy 
dỗ theo đường lối cộng sản. Họ có "muốn" hoặc có "đủ sức" 
để sẵn sàng tiếp thu những tư tưởng tiến bộ khác với đường 
lối độc tài của cộng sản như nhân quyền, dân chủ, tự do ... 
v..v. không? Hy vọng đa số giới trẻ Việt Nam có đủ khả năng 
để vượt qua những giới hạn của con người, những "định 
kiến" sai lầm, những hận thù phi lý... v.v. mà định mệnh oái 
ăm đã treo lên cổ dân tộc và đất nước Việt Nam hơn nửa thế 
kỷ vừa qua. Tuổi trẻ là tương lai của dân tộc và đất nước nên 


dù muốn dù không chúng ta cũng phải đặt niềm tin và hy 
vọng vào lớp trẻ. 

Chúng sinh là Phật chưa thành . 

Tiểu nhân là quân tử chưa thành. 

Dân Việt Nam là Rồng chưa thành . 

Hy vọng đa số dân Việt (lớp trẻ) sẽ vượt Vũ môn hóa Rồng 
trong tương lai. Vượt qua được những giới hạn của con 
người để làm những bó đuốc soi sáng dẫn đường cho dân 
tộc VN tiến về một tương lai tươi sáng hơn... "ĐỘC LẬP, HÒA 
BÌNH, TỰ DO, DÂN CHỦ, CÔNG BÌNH, BÁC ÁI, HẠNH PHÚC, 
NO ẤM..." đúng như nghĩa của con chữ. 

Cầu chúc dân tộc và đất nước Việt Nam mọi việc may mắn 
và thuận lợi hơn trên những chặng đường tương lai so với 
những chặng đường lịch sử vừa qua . 

Lý Lạc Long (TTL/TCT/MAI/ 25-5-2006) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy : LLL 

Nguồn: VNTQ - LLL 

Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2007 


